18 / 6/2020 


Cùng Tôi Làm Đẹp - Blog chia sẻ kiến thức về skincare và làm đẹp 


Q = MENU 


Cùng Tôi Làm Đẹp 



Chào các bạn! Mình là Lan Phương. 


https://cungtoilamdep.com 


1/6 





18/6/2020 


Cùng Tôi Làm Đẹp - Blog chia sẻ kiến thức về skincare và làm đẹp 


Phụ nữ chúng ta vẫn thường nhắn nhủ với nhau rằng '."Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ 
chưa biết làm đẹp mà thôi". Vậỵ cớ sao chúng ta không cùng nhau tìm hiểu những thông 
tin, kiến thức về làm đẹp, chăm sóc da hiệu quả tại nhà qua những bài viết dưới đâỵ. 

Nào, hãỵ cùng mình khám phá các bạn nhé ! 


MỚI NHẤT 
MỸ PHẨM 

REVIEVV 


Xem Thêm 


> 


Revievv chi tiết sản phẩm Serum Vitamin c Melano cc Rohto Nhật Bản 


Xem Thêm 


> 


11 tác dụng của kem dưỡng ẩm mà có thể bạn chưa biết 


Xem Thêm 


> 


Revievv sản phẩm Serum trị mụn và Toner dưỡng da 




https://cungtoilamdep.com 


2/6 



18/6/2020 


Cùng Tôi Làm Đẹp - Blog chia sẻ kiến thức về skincare và làm đẹp 


Revievv chi tiết sản phẩm Serum Vitamin c Melano cc Rohto 

Nhật Bản 


READ MORE 


11 tác dụng của kem dưởng ẩm mà có thế bạn chưa biết 


READ MORE 


Revievv sản phẩm Serum trị mụn và Toner dưởng da 


READ MORE 




https://cungtoilamdep.com 


Revievv tinh dầu trị mụn Grinif Pink Povvder 


3/6 



18/6/2020 


Cùng Tôi Làm Đẹp - Blog chia sẻ kiến thức về skincare và làm đẹp 


READ MORE 


Dùng Serum Vitamin c bị ngứa có phải đi khám bác sĩ không ? 


READ MORE 


Serum vitamin c là gì, dùng như thế nào, mua ở đâu ? 


READ MORE 


Xin chào những độc giả đã tìm đến và ở lại cùng với Blog cungtoilamdep.com. Dưới đâỵ là 
đôi dòng tư tình của để chúng mình hiểu nhau hơn nhé. 

Mục đích thành lập của Blog Cùng Tô Làm Đẹp 


https://cungtoilamdep.com 


4/6 


18/6/2020 


Cùng Tôi Làm Đẹp - Blog chia sẻ kiến thức về skincare và làm đẹp 


CÓ lẽ, trong mỗi chúng ta không ai muốn mình có một khuôn mặt với nhiều mụn, nếp 
nhăn hay những đốm nâu. Chính vì thế chúng ta luôn đi tìm kiếm những cách, hay những 
sản phẩm dưỡng da. Tuy nhiên, trước những vô vàn những thông tin khác nhau, đã có rất 
nhiều người bị "mắc bẫy" trước những lời quảng cáo của những kẻ bán hàng giả, hàng 
kém chất lượng. Thấu hiểu được điều đó nên cungtoilamdep.com đã quyết định lập nên 
blog này. Với hy vọng rằnng có thể chia sẻ một chút kiến thức, thông tin hữu ích nhỏ nhoi 
đến cộng đồng làm đẹp. 

Đến với cungtoilamdep.com bạn sẽ nhận được điêu gì? 

Tại blog cungtoilamdep.com bạn có thể tha hồ đọc và tìm hiểu free các thông tin về kiến 
thức da, mỹ phẩm, hay sản phẩm chăm sóc da. Cụ thể: 

• Những thông tin về cấu trúc da, loại da hay cách chăm sóc da hiệu quả nhất. 

• Những thông tin về các thành phần trong mỹ phẩm, chỉ số đo lường mỹ phẩm, 
hay cách để bạn nhận biết được đâu là một loại mỹ phẩm tốt. 

• Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thả ga xem những revievv về các sản phẩm sữa 
rửa mặt, kem trị mụn, hay các loại mỹ phẩm khác. 

• Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo những bí quyết, mẹo rất hay ho về làm 
đẹp nữa. 

Quá tuyệt vời phải không nào?. 

Lời cảm ơn đến độc giả của Blog cungtoilamdep.com 

Một lần nữa cho team chúng mình được gửi lời cảm ơn đến những độc giả đã đồng hành 
cùng chúng mình trong suốt thời gian qua. Nếu bạn có những đóng góp hay ngỏ ý nào 
với team thì đừng ngần ngại Chat với chúng tớ nhé. Chúc cho mỗi chúng ta mỗi ngày đều 
mạnh khỏe và trở nên xinh đẹp, rạng ngời. 


VỀ CHÚNG TÔI 

/s 


https://cungtoilamdep.com 



18/6/2020 


Cùng Tôi Làm Đẹp - Blog chia sẻ kiến thức về skincare và làm đẹp 


Địa chỉ: 135 Trần Phú Hà Đông 

Điện thoại: 037.939.0699 

Email: cungtoilamdep.com@gmail.com 


LƯU Ý 

Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu làn da của bạn gặp nhiều vấn đề 
nghiêm trọng, bạn có thể tới gặp bác sĩ da liễu để được khám và tư vấn kịp thời nhất. 

THEO DÕI CHÚNG TÔI 

Facebook 

Tvvitter 

Medium 

Reddit 

XEM THÊM 

Giới Thiệu 
Liên Hệ 


Copyright © 2020 I Design by LD Media 


/s 


https://cungtoilamdep.com 


6/6 


